Người đăng: ♅ ๖ۣۜThắng ᶜᵛᵗ ♅Tinh Vẫn giới, vô tận hư không phía trên.Long Phi một tay Kình Thiên, khuấy động hư không.Một vòng xoáy khổng lồ ở trong hư không xuất hiện, phảng phất đem sao trời vạn
giới đều cho dung nhập trong đó, lấm ta lấm tấm, vô cùng óng ánh."Đây là vạn giới truyền tống? Còn có loại thủ đoạn này?" Vương Doãn kinh hãi
không thôi, căn bản không thể tin được mình nhìn thấy một màn.Đối với Long Phi, hắn đã triệt để tâm phục khẩu phục.Một nhất định không thể có thể, tại Long Phi nơi này, đều đem hóa thành hư
không.Tựa hồ, chỉ cần Long Phi tại, liền không có làm không được sự tình.Thế nhưng là, hắn nhưng như cũ không dám nghĩ, Long Phi có thủ đoạn, có thể
trực tiếp xuyên qua vạn giới.Giang Xuân Thu cũng giống như vậy, rung động trong ánh mắt, phun trào càng
nhiều tôn sùng.Giờ khắc này, hắn đối với Long Phi, sùng bái đến cực hạn."Ha ha ha, ta đã sớm nói, lớn người thủ đoạn, căn bản không phải chúng ta
tưởng tượng, đi theo đại nhân, chinh phạt vạn giới, cũng không phải là không
được." Giang Xuân Thu Cuồng Lang cười to, trong hốc mắt ẩn ẩn phun trào một
tia nhiệt lệ.Thế nhưng là, Long Phi đối với bọn hắn, căn bản bừng tỉnh như không nghe thấy.Nhìn xem trong hư không này trực tiếp hình thành truyền tống chi môn, trong
lòng lo nghĩ vô cùng.Thời gian, đối với bọn hắn đến nói, so hết thảy đều trọng yếu.Hắn quá thiếu thời gian, nhiều một phút, huynh đệ của hắn liền muốn đều nhờ
thụ một phút gặp trắc trở.Lúc đầu, coi là bằng vào vị này ý xuyên qua môn, có thể trực tiếp một bước
đúng chỗ.Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là phức tạp so sánh.Lại còn muốn đem vạn giới đều dung nhập trong đó, sau đó mới có thể khóa chặt
mục tiêu."Hệ thống, còn bao lâu nữa?" Long Phi trong lòng hỏi."Đinh, vạn giới hòa tan vào trình năm mươi phần trăm, mời người chơi tiếp tục
chờ đợi."Long Phi trong lòng bất đắc dĩ, bây giờ khoảng cách trước đó hắn thi triển cái
này truyền tống môn, đã qua gần nửa canh giờ thời gian, cũng mới hoàn thành
năm mươi phần trăm.Thật giống như trước kia chơi đùa thời điểm, nhìn thấy trò chơi tăng thêm đổi
mới đồng dạng, dày vò lòng người.Thế nhưng là, vẫn là không có mảy may biện pháp.Bất đắc dĩ, Long Phi chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại.Nhưng đúng vào lúc này, hư không bên ngoài, bỗng nhiên một đạo quang mang lấp
lóe, ngay sau đó một bộ tinh đồ trực tiếp xuất hiện tại vô tận hư không bên
trong.Xoát xoát xoát!Xoát xoát xoát!Xoát!Một nháy mắt, ròng rã bảy đạo Tinh Thần Chi Quang trực tiếp hàng lâm xuống.Long Phi tâm thần khẽ động, đột nhiên ở giữa ngẩng đầu:"Bắc Đẩu Thất Tinh? Cái thìa lớn?" Long Phi run lên trong lòng.Rất giống, cùng trên Địa Cầu một nửa không hai.Thế nhưng là, bản năng nói cho Long Phi, còn tuyệt đối không phải Địa Cầu cái
kia có thể quan trắc đến Bắc Đẩu Thất Tinh.Liền xem như ngoại hình rất giống, nhưng mênh mông tinh vực, Chư Thiên Vạn
Giới, có tương tự cũng không phải là không có khả năng.Kế tiếp, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu đối thoại cũng đúng lúc ấn chứng Long
Phi điểm này."Bắc Đẩu giới?""Bắc Đẩu giới người làm sao lại tới đây? Tốt lực lượng cường hãn, chẳng lẽ là
Bắc Đẩu Giới Vương?" Hai người kinh hãi mở miệng.Lúc này, liền xem như tu vi của bọn hắn có tăng lên, nhưng đối mặt Bắc Đẩu
Giới Vương vẫn là có vẻ không bằng."Đại nhân, là Bắc Đẩu giới người đến, hẳn là Bắc Đẩu Giới Vương." Giang Xuân
Thu nói.Long Phi ánh mắt cũng là có chút dừng lại.Chợt, khóe miệng hiện lên một đạo cười lạnh.Bắc Đẩu vạn giới giới Vương Đô đã bị hắn tiêu diệt, toàn bộ Bắc Đẩu giới, đã
trở thành quang can tư lệnh, nói trắng ra là, đồ có kỳ danh, hắn cái này siêu
cấp mạnh giới, cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa.Long Phi có nghĩ qua cùng Bắc Đẩu Giới Vương cứng rắn, sớm muộn cũng có một
ngày sẽ đối mặt.Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà tới nhanh như vậy.Mà Giang Xuân Thu âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống hạ, hư không bên trên,
liền truyền đến một tiếng giận dữ:"Nghĩ không ra, thật là nghĩ không ra, Long Phi, ngươi lại có loại cơ duyên
này."Xoát!Thanh âm rơi xuống, Bắc Đẩu Giới Vương hiện thân, một mặt lạnh lùng nhìn xem
Long Phi."Làm sao, Bắc Đẩu vạn giới cũng bị mất, ngươi người chủ tử này, cũng như thế
không kịp chờ đợi muốn chịu chết?" Long Phi ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng."Hừ, khá lắm tiểu tử cuồng vọng, ngươi khi bản tọa là loại kia rác rưởi?""Chỉ cần bản tọa tại, chính là Bắc Đẩu vạn giới người toàn đều chết sạch, có
ta Bắc Đẩu chi quang, không được bao lâu, liền sẽ sinh ra mới sinh linh, đến
lúc đó bản tọa vẫn như cũ là siêu cấp đại giới.""Ngược lại là ngươi, giết mấy cái rác rưởi, cũng không biết trời cao đất rộng,
cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến?"Bắc Đẩu Giới Vương cuồng ngạo nói, trong mắt cực kì khinh thường, tựa hồ căn
bản không đem Long Phi cho để ở trong lòng.Nhưng lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu lại là không chịu nổi.Trước kia, đối mặt Bắc Đẩu Giới Vương, bọn hắn ngay cả mở miệng dũng khí đều
không có.Thậm chí, đối với Bắc Đẩu Giới Vương nói lời không có chút nào hoài nghi.Nhưng là, bây giờ lại là không giống, tại kiến thức Long Phi thủ đoạn về sau,
đối với lúc này Bắc Đẩu Giới Vương, hào không ngoài suy đoán chỉ có hai chữ
định nghĩa: Trang bức!"Bắc Đẩu Giới Vương, ngươi sợ là ngốc hả? Đại nhân nhà ta giết vạn thú như
giết chó, ngươi cho rằng ngươi bao nhiêu ngưu bức?""Chính là, còn không xa vạn dặm đi tìm cái chết? Ngươi ngưu bức như vậy, tôn
trụ biết sao?"Hai người nói, kẻ xướng người hoạ."Đối, tôn trụ chính là một con chó điên, chưởng khống vạn giới, nô dịch vạn
giới, ngươi thân là dưới tay hắn một con chó, đồng dạng cũng không khá hơn
chút nào.""Nói tốt, nếu là chó dại, nơi nào có trí thông minh."Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu từng câu từng chữ, không sợ chút nào Bắc Đẩu
Giới Vương, liền xem như Bắc Đẩu Giới Vương lực lượng mạnh hơn bọn họ, nhưng
có Long Phi tại, bọn hắn căn bản không sợ.Huống chi, bọn hắn đồng dạng muốn kiến thức một phen mình tăng lên.Nhất là Vương Doãn, vốn là chiến đấu tên điên, cả đời vì chiến tồn tại.Bây giờ, nhìn thấy Bắc Đẩu Giới Vương, tự nhiên nghĩ muốn xuất thủ một trận
chiến."Muốn chết, hai cái thứ không biết chết sống. Long Phi nhìn thấy bản tọa cũng
không dám làm càn, các ngươi cũng dám hò hét?""Chết cho ta!"Bắc Đẩu Giới Vương giận dữ, trực tiếp đấm ra một quyền.Oanh!Một sát na, Bắc Đẩu tinh mưu toan bên trên, trực tiếp bắn ra vô tận quang
mang, trong bắc đẩu thất tinh, bảy cái mắt trần có thể thấy nhân thân cũng
bắt đầu ra quyền.Ầm ầm.Ầm ầm.Vô tận hư vô bị áp bách, toàn bộ thiên địa không gian, đều tại một quyền bên
trong, hóa thành hư không.Thậm chí liền ngay cả Long Phi điều khiển truyền tống môn, cũng bắt đầu lay
động kịch liệt, muốn bị tác động đến.Trong chớp nhoáng này, Long Phi vội vàng xuất thủ.Nhật nguyệt vòng ánh sáng, hỗn độn chi lực, trực tiếp hình thành một cái cự
đại tầng bảo hộ, đem truyền tống môn cho bảo vệ.Mà Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu vào lúc này cũng không có nhàn rỗi, đồng
dạng bộc phát ra tự thân chiến lực mạnh nhất, oanh kích hư không.Bành!Trong lúc đó, hư không bên trên trực tiếp tạo thành một cái cự đại mây hình
nấm.Vạn dặm tinh không đều tại một lần trong công kích, nháy mắt bạo liệt, trở
thành hư vô lỗ đen.Có thể nói, một kích này, trực tiếp đem Tinh Vẫn Thế Giới đều cho băng liệt,
hóa thành vô tận thiên thạch, bắt đầu rơi xuống.Phốc!Phốc!Mà cũng tại lúc này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu thân thể hai người bay rớt
ra ngoài, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi."Hừ, ta còn tưởng rằng nhiều ngươi không đâu? Ngay cả bản tọa một quyền cũng
đỡ không nổi, cũng dám hò hét?" Bắc Đẩu Giới Vương lập thân hư không bên
trên, một mặt trào phúng.Vương Doãn tức thì nóng giận, nghĩ muốn lại lần nữa ra tay, nhưng lại bị Long
Phi cho ngăn lại."Cái này tinh đồ có gì đó quái lạ, điều động Bắc Đẩu vạn giới lực lượng, các
ngươi căn bản không phải đối thủ." Long Phi từ tốn nói.Lập tức, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sắc mặt tối sầm lại.Mà Long Phi, cũng vào lúc này nhìn về phía Bắc Đẩu Giới Vương:"Lúc đầu, Lão Tử còn đang xoắn xuýt, chờ lấy không có chuyện làm.""Bất quá bây giờ ngươi đã đến, không còn gì tốt hơn.""Đã ngươi đều đưa tới cửa, như vậy vừa vặn, Lão Tử lại thuận tay giết một cái
Giới Vương."